Lâu nay ta quên nhau chưa?
Lời ca anh viết vẫn đó dấu vết cơn mưa
Thà là em xoá hết để cố một lần đau
Nhưng em đâu biết có phút chốc ta cần nhau
Có đôi lần anh dấu
Cho anh là hoạ sỹ, em là hoa, babe
Xem như mình đang vẽ lên bình yên, babe
Anh đang tô màu lên mắt em một màu xanh rất hiền hoà
Anh luôn nhìn cuộc sống như vần thơ, babe
Chơi vơi trong ngàn câu chữ như là mơ, babe
Nghiêng nghiêng đôi vai để em gối lên hằng đêm
It's gonna be alright, girl
Nếu cứ sống cho những mê man chìm sâu rồi nhận ra em đâu còn đây, sương khói giăng đầy
Bàn chân anh đi tiếp đi tìm em, trong màn mưa, mưa lạnh hơn
Làm sao xoá hết dấu vết em nơi tim này?
Mưa nhắc anh đừng giấu em vào niềm tin mình
Mưa nhắc anh đừng giấu em trong đôi mắt tìm
Vì mưa biết nơi anh giờ này
It's nothing, it's nothing in my heart, in my heart
Và mưa cũng giống em, lạnh lùng vô tình
Giống em luôn yêu chính mình
Hãy cứ để mưa rơi nhẹ nhàng
It's nothing, it's nothing in my heart, in my heart
Là nước mắt anh đó không phải mưa đâu, góc đường nào ta đón đưa nhau
Phố nào đã ta cười nói, khung trời nào bên vấn vương đầu
Gió nào trên tóc em mượt, thu nào ta nói yêu nhau
Cơn mưa nào môi ta mềm ướt, cơn mưa nào đã mang thương, hold up
Cơn mưa đó lại vừa qua, mang yên bình nơi anh đi thật xa
Anh đã buồn thật nhiều cho em vui giờ nụ cười trên môi là của người ta, hah
Anh sẽ đau nỗi đau cho hai đứa, thêm chút buồn có đáng gì đâu
Anh sẽ khóc luôn phần đôi mi em, nụ cười đó em dành cho người sau
Anh chỉ muốn nói là, "Baby I'm sorry", buồn vương lên trên mi hiền
Tâm tư với nỗi buồn này em không gánh phải chịu
Anh không muốn nói chỉ vì không muốn em biết rằng
Anh care nhất nhiều và anh cũng phút có yếu lòng
Sau bình yên là đổ vỡ (đổ vỡ), trước cô đơn là nỗi nhớ em
Giờ anh đang nhớ nhưng không muốn cô đơn nên sẽ dừng ở đây mãi, chắc sẽ bớt đau hơn
Mưa nhắc anh đừng giấu em vào niềm tin mình
Mưa nhắc anh đừng giấu em trong đôi mắt tìm
Vì mưa biết nơi anh giờ này
It's nothing, it's nothing in my heart, in my heart
Và mưa cũng giống em, lạnh lùng vô tình
Giống em luôn yêu chính mình
Hãy cứ để mưa rơi nhẹ nhàng
It's nothing, it's nothing in my heart, in my heart
Nếu lỡ bước xa xôi, em đi cùng mưa ấy có lẽ quên rồi
Mình anh vẽ tiếp những chân trời rồi vò nát khi mây đen về giăng khắp lối
No-oh, em chưa bao giờ biết
Ooh, và mưa chẳng bao giờ muốn ngừng
Còn anh cứ dối lòng mình (dối lòng mình), giấu em vào lòng mình
Chờ một ngày mưa cuối đến cuốn lấy em đi far away
Giờ đây anh không là gì
Nơi đây vẹn nguyên như khi em chưa từng đi
Sau bao cố gắng vẫn chỉ một mình anh nơi đây cùng cơn mưa kia tí tách
Sau bao cố gắng còn lại nơi đây vẫn chỉ anh và cơn mưa (cơm mưa), phố dường như buồn hơn xưa
Ngày em đi anh loanh quanh trong quá khứ tìm nhưng chẳng còn ai nữa
Anh hy vọng đây là cơn mưa cuối để bắt đầu ngày nắng cho nơi kia em vui
Nơi đây mọi thứ như mờ nhạt mưa về bên khung cửa vẫn chỉ riêng anh thôi
Nếu biết trước hôm nay em sẽ đi ngày đó anh vẫn yêu và nhiều hơn thế nữa
Nếu biết trước hôm nay em sẽ đi ngày đó anh đã không gieo buồn lên đôi mi
Và anh mong cơn mưa này sẽ qua, cơn đau này sẽ qua và đừng quay về nữa
Dù là ai trong ta đã có lỗi, quá khứ đó vẫn đẹp như em và cơn mưa
Mưa nhắc anh đừng giấu em vào niềm tin mình
Mưa nhắc anh đừng giấu em trong đôi mắt tìm
Vì mưa biết nơi anh giờ này
It's nothing, it's nothing in my heart, in my heart
Và mưa cũng giống em, lạnh lùng vô tình
Giống em luôn yêu chính mình
Hãy cứ để mưa rơi nhẹ nhàng
It's nothing, it's nothing in my heart, in my heart
Lâu nay ta quên nhau chưa?
Lời ca anh viết vẫn đó dấu vết cơn mưa
Thà là em xoá hết để cố một lần đau (đau, đau)
Nhưng em đâu biết có phút chốc ta cần nhau